Phong Thuy Dai Viét 


Nguyen Cuong 


Chao mừng các bạn đón đọc dau sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Nguyễn Cường 
Phong Thủy Đại Việt 


Thường theo phong tục hay thói quen vào dịp đầu năm, đa 
số người Việt thích tìm hiểu vận mạng cho mỗi cá nhân và 
người thân trong năm mới như thế nào qua các bộ môn tử 
vi, bói bài, xin xăm v.v, hay nói chung các môn khoa học 
huyền bí. Đi xa hơn và có tính cao cấp hơn nữa là một số ít 
các “Tử Vi Gia”, lại dùng phương tiện đó để đoán chơi vận 
mênh cho cả nước! Đúng sai lành dữ như thé nào thi ít có ai 
chứng nghiệm được liền, vì đa số chắc sẽ quên đi và coi như 
là những chuyện đọc cho vui trong mấy ngày xuân lai rai. 
Không ngoài thông lệ nói trên, người viết cũng muốn nhân 
dịp năm mới sắp tới, gởi đến quýđọc giả một vài dòng đặc 
biệt về khoa Điạ Lý Phong Thuỷ cho Việt Nam, với hy vọng 
rằng mọi chuyện sẽ xảy ra tốt đẹp cho tương lai cuả đất 
nước và dân tộc. 

Trong tất cả các loại khoa học “huyền bí “ còn sót lại cho 
đến hiện tại cuả văn minh Trung Hoa, có lẽ khoa Phong Thủy 
(Feng Shui) là còn được ưa chuộng một cách rộng rải, không 
những phổ biến ở nhiều nơi trong vùng châu Á mà còn lan 
truyền sang cả những nơi chốn văn minh nhất phương Tây. 
Đa số chúng ta chắc sẽ không còn ngạc nhiên khi nghe nói, 
có những ông chủ cơ sở hàng trăm triệu đô ở Cali hay New 
York, đã mời những ông “Thay Địa Lý” tận bên Hồng Kông 
hay Đài Loan làm cố vấn về “Phong Thuỷ” cho các công 
trình sắp xây dựng! Mặc dù được phổ biến rộng rãi như vậy, 
nhưng có một ứng dụng nhỏ trong khoa phong thuỷ liên hệ 


l 


đến bộ môn hình tượng hoc, thì lại có thể coi như là bi thất 
truyền, vì không thấy có sách vở nào ghi chép lại rõ ràng 
mạch lạc cho có phương pháp theo khoa học. 

Điều nghịch lý ở đây là trong các câu chuyện truyền miệng 
cua dân gian về khoa Dia ly âm phần, bộ môn chuyên di tìm 
các thế đất tốt để an táng cho thân nhân qua đời, với hy 
vọng là con cháu sẽ hưởng được hồng phúc cuả tổ tiên, thì 
đa số lại đều có nhắc tới. Cụ thể như thế đất hình cái “Yên 
Ngựa” thì có nhiều con cháu ra làm quan, thế đất có hình 
“Bút Nghiên” thì con cháu thi cử đỗ đạt cao, hay thô tục 
bình dân hơn là: “ Thế đất làng giống như ...cuả đàn ông, 
nên con gái làng thường bị chửa hoang!” v.v. Thắc mắc lớn ở 
đây là bằng cách nào, các nhà Dia lý Phong Thủy có thể liên 
tưởng và nghiệm ra được những kết quả như vậy? Thú thật 
là không có câu trả lời và phải nhìn nhận là rất “siêu hình”, 
nếu không nói là “Phi khoa học”, vì không ai có thể giải 
thích được. Nhưng không phải là hoàn toàn vô lý. 

Ai có thể giải thích được hiện tượng tại sao nước Ý (Italy) có 
hình dáng giống y hệt như một chiếc giày bốt, đã là quốc gia 
đoạt giải vô địch bóng đá (world cup) nhiều nhất thế giới với 
tất cả là bốn (4) lần? Nếu cho là tình cờ ngẫu nhiên thì tại 
sao nước thứ hai sắp hạng sau đó là Ba Tây (Brazil) với cầu 
vương Pélé và hai lần đoạt giải vô địch thế giới, cùng có bản 
đồ quốc gia giống như chiếc giày(tennis) thể thao! Cũng 
đừng quên chuyện dân Ý ở các vùng đảo Sicily ngay trước 
cái chân, vốn nổi tiếng là tay anh chị giang hồ về “đấm đá” 
nhất thế giới. 

Nếu còn chưa đủ để thuyết phục thì hãy nhìn cả Châu Âu 


giống như một con khủng long với cái chân là nước Ý muốn 
đá Phi Châu, và Tây Ban Nha (Spain) là cái đầu (giống đầu 
bò tót) như đang muốn húc Phi Châu. Trong khi nước Anh 
(Britain) thì giống như đang ngồi cỡi trên lưng (Pháp) và 
bụng (Đức) cuả con khủng long. Kết quả thật sự là nước Anh 
đã từng làm bá chủ trên chính trường Châu Âu, và cuối cùng 
là Âu Châu đã “đá va hic” cho tan nát cả lục địa Phi Chau . 
Ngoài ra, Tây Ban Nha cũng đã tiên phong dẫn đầu Âu châu 
trong việc thám hiểm thế giới và chiếm đất làm thuộc địa. 
Chưa nói đến tại sao dân Tây Ban Nha lại có trò chơi đấu bò 
rừng độc đáo nhất thế giới! 

Cũng tương tự, không biết có phải là sự trùng hợp ngẫu 
nhiên giữa truyền thuyết “con Rồng” và hình dạng cuả nước 
Việt Nam? Nếu khách quan nhìn vào hình thé bản đồ dia lý, 
thì quả thật là hình thể nước Việt Nam trông giống như con 
“Rồng” đang uốn lượn thân mình bên bờ Thái Bình dương. 
Những gì mô tả sau đây hoàn toàn là do kết quả tổng hợp từ 
nhiều nhà Dia Lý Phong Thuỷ nghiệp dư và chuyên gia người 
Việt, trong đó thân thể con “Rồng Đại Việt ” gồm có ba phần 
Đầu, Mình, và Đuôi (hay chân tay): 

Đầu con Rồng ở miền Bắc với Hà Nội là con mắt, nhìn ra mũi 
rồng nằm ngay cảng Hải Phòng. Râu Rồng là tập hợp cuả 
những hòn đảo ở vịnh Hạ long (Có người cho mấy ngàn hòn 
đảo nhỏ là do rồng “nhả ngọc phun châu”). Miệng Rồng 
chính là vùng tam giác đồng bằng trù phú gồm có Thái Bình, 
Hải Dương và Nam Định, dùng để nuôi ăn hay cung cấp luá 
gạo cho miền Bắc. Theo luật thiên nhiên, bao giờ phần đầu 
cũng phải nắm giữ vai trò lãnh đạo chỉ huy tất cả các bộ 


phận khác còn lai cua thân thể. Bởi vay cho nên gần 800 
năm lịch sử của Đại Việt, Thăng Long (Hà Nội) luôn đóng vai 
trò là kinh đô, nơi ngự trị sinh sống cuả các bậc Vua Chúa, 
quan lại va tang lớp trí thức khoa bảng của cả nước Đại Việt. 
Khuyết điểm nếu có là tam nhìn xa của Rồng Đại Việt ra 
Thái Bình Dương bị che khuất mất bởi đảo Hải Nam. Theo 
phong thuỷ thì ví như là Rồng bị bịt mắt! Nhưng trầm trọng 
nhất chính là những gì đang nằm ở phiá trên cuả cái đầu 
Rồng. Nếu nhìn thật kỷ thì từ vùng Cao Bắc Lạng qua tận 
Lào Cai và Lai Châu trông giống như cái sừng hay cái chóp 
đỉnh đầu bị kềm kẹp lại bởi đại lục Trung Hoa và xứ Lào. Còn 
nói theo cách Phong Thuỷ là con Rồng VN bị đè đầu, giống 
như câu chuyện “Tề Thiên Đại Thánh” bị núi Ngũ Hành nặng 
cả ngàn (tỷ) cân đè nhốt xuống, ngóc đầu lên thoát ra 
không nổi! Suốt gần 800 năm, tuy bề ngoài có vẻ như tự chủ 
độc lập, nhưng thực tế cho thay là Đại Việt bị chi phối và 
khống chế toàn diện về văn hoá lẫn chính trị từ Trung Quốc. 
Cứ mỗi ba năm là phải làm lễ triều cống. Mỗi lần muốn lập 
Vua mới lên ngôi đều phải xin phép, và sau đó đích thân Vua 
phải làm lễ quỳ lạy về phương Bắc để nhận lãnh “Sắc Phong 
Vương” từ Thiên Triều. Không vị vua Đại Việt nào dám xưng 
Đế, cho mãi đến đời vua Quang Trung hay Nguyễn Huệ (nên 
bị giảm thọ chết một cách bất ngờ?) và các đời Vua nhà 
Nguyễn sau này, do nhờ có bảo hộ của thực dân Pháp. Tuy 
nhiên cũng có lập luận cho rằng đó là khôn khéo cuả các 
bậc Vua Chúa Đại Việt nhằm xoa dịu tự ái Bắc Triều, hầu 
tránh khỏi cảnh chiến tranh và để giữ vững bờ cõi đất nước. 
Dù đúng sai như thế nào thì kết quả cũng cho thấy hiển 


nhiên là trong qua khứ, Dai Việt luôn luôn phải chịu anh 
hưởng, nếu không muốn nói là chịu sự bảo hộ từ các triều 
đại Trung Hoa. 

Miền Bắc Trung Phần coi như thuộc về nữa trên thân mình 
gồm có phần ngực bao gồm từ Nghệ An, Hà Tỉnh cho tới 
Quảng Trị. Ưu điểm chính là sông núi nơi đây có khí thế 
mãnh liệt, biểu tượng giống như “trái tim và hơi thở” cuả tổ 
quốc, nên dân cư vùng này thường có tinh thần quốc gia và 
lòng ái quốc cao độ. Trong gần cả ngàn năm với bao nhiêu 
cuộc chiến tranh chống xâm lăng, con dân sinh ra từ các 
vùng này đã đóng góp và hy sinh xương máu nhiều nhất cho 
đất nước. Ngược lại, khuyết điểm chính là vùng lãnh thổ nơi 
đây có bề ngang rất hẹp, nên cũng có hình dạng của “Bộ 
ngực lép, hơi thở yếu, không được khoẻ mạnh và không có 
nhiều sữa nên khó nuôi con!”. Tuy những nhà lãnh đạo cai 
trị đất nước xuất thân từ các miền đất này thì rất là tài giỏi 
đảm lược trong thời chiến tranh chống xâm lăng, nhưng lại 
quá bảo thủ và thường gặp khó khăn về quản lý kinh tế đất 
nước trong thời bình. 

Miền Nam Trung Phần từ Quảng Nam cho đến Khánh Hoà coi 
như thuộc phần bụng, hơi phình to ra ở Bình Định, Phú yên 
và Khánh Hoà giống như cái bụng cuả người đàn bà có thai 
nghén sắp sinh. Theo khoa phong thủy nếu nằm ngay bụng 
Rồng thì số rất nhàn và sung sướng, hưởng được lộc trời 
cho. Nhưng cũng chính vì vậy nên người dân có khuynh 
hướng sống cầu an và thích hưởng nhàn. Đại đa số không 
muốn tranh đấu để đạt tới đỉnh cao cuả quyền lực, danh 
vọng hay tột đỉnh cuả sự giàu sang. Có thể nói đây là vùng 


dat “rừng vàng biển bạc”, tài nguyên thiên nhiên dồi dao 
nhất nước. 

Những nhận xét nói trên, nếu nghiệm lại thì thấy khá đúng. 
Không kể đến nguồn tài nguyên thiên nhiên trên rừng dưới 
biển có khá nhiều và những mỏ dầu nằm dưới lòng đất ở 
ngoài biển khơi, số dân sinh sống trong những vùng này đã 
di cư (hay vượt biên sau 1975) ra hải ngoại nhiều nhất so 
với cả nước, vì nhờ có điạ hình rất thuận lợi. Chính nhờ số cư 
dân sống ở nước ngoài đông nên số ngoại tệ gởi về VN khá 
nhiều, giúp cho đời sống ở những vùng này thêm phần thoải 
mái. Hiện tại cho thấy tiềm năng phát triển du lịch quốc tế 
tại các vùng ven biển này rất lớn, hứa hẹn chắc chắn sẽ tạo 
ra nguồn lợi tức dồi dào không khác gì được hưởng lộc trời 
cho. Tất cả cũng vì nhờ nằm trên cái bụng Rồng! 

Dĩ nhiên là trong cái may bao giờ cũng có rủi vì một số 
những chuyện không hay. Vịnh Cam Ranh nổi tiếng là tốt 
nhất trong vùng Đông Nam Á, vị trí nằm dưới bụng Rồng lại 
có hình dáng giống như bộ phận sinh lý phái nữ, đắc địa 
hoàn toàn nên hổ trợ thêm cho cách “Hồng Nhan Bạc Phận” 
cuả Rồng Việt Nam. Có thể kiểm chứng lại bằng các dữ kiện 
lịch sử. Khu vực vịnh Cam Ranh trong thời chiến tranh đã trở 
thành một nơi chốn có kỹ nghệ ăn chơi công khai và nỗi 
tiếng cả nước, chỉ dành riêng cho quân đội đồng minh giải 
trí. Nhưng trên hết vẫn là một câu chuyện thuộc vào loại 
"huyền bí sử“ cuả đất nước Việt nam. 

Vịnh Cam Ranh đã đóng vai trò như một “Mỹ Nữ Giai Nhân” 
làm cho điêu đứng biết bao nhiêu là đấng anh hùng trong 
thiên hạ, nếu đụng vào! Sử thế giới ghi chép là hạm đội Nga 


Hoang chi ghé tạm vai ngày để nghĩ ngơi, thì liền sau đó đã 
bị ham đội Nhật chan đánh cho tan hàng ở eo bể Đối Mã (?)! 
Các hạm đội Pháp, Nhật, Mỹ, và sau cùng là Liên Sô cũng 
đều phải chịu rút lui, trong khi các tai họa lớn nhỏ theo sau 
xảy đến cho cả nước! Nghe nói xa hơn nữa là Thuỷ Sư Đô 
đốc Trịnh Hòa cuả nhà Minh cũng có ghé qua Cam Ranh để 
tiếp tế hay tránh bão gì đó, rồi cuối cùng cũng “thân bại 
danh liệt”! Bởi vậy nếu khách quan đem ra so sánh thì Vịnh 
Cam Ranh còn “kinh khủng” hơn là cô Thuý Kiều cuả ông 
Nguyễn Du gấp bội phần. 

Có lẽ cũng chính vì thế mà dù có dư sức để thuê bao “giai 
nhân” hoàn toàn vĩnh viễn, nhưng “anh hùng” Bắc Kinh vẫn 
còn lo ngại trước viễn cảnh “khuynh thành đổ nước” cuả 
vịnh Cam Ranh, nên chưa dám nhào vô (!?) Dù sao, theo các 
nhà Phong Thủy thì cũng có cách hoá giải để biến vịnh Cam 
Ranh thành một nơi thu hút tiền bạc vô cùng tận cuả cả thế 
giới. Bằng cách là trồng thật nhiều cây xanh để che phủ hết 
các vùng đồi cát, nhất là cân nên biến Cam Ranh thành 
vùng kinh tế với tự do mậu dịch, hay trở thành khu vực quốc 
tế hoá và cho tự do ra vào buôn bán như ở Hồng Kông hay 
Tân Gia Ba (Singapore) trước kia. 


Sau cùng là từ Bình Thuận vào tới mũi Cà Mau coi như cái 
đuôi hay tứ chi (Chân Tay) cua Rồng. Đặc điểm cua miền 
Nam là sông nước thì nhiều nhưng thiếu núi non cao lớn và 
hùng vĩ. Đất sao thì người vậy, các nhà Phong Thuỷ dựa vào 


đó để cho rang cuộc đất miền Nam tuy cũng có nhiều nhân 
tai, nhưng da số lại thiếu bản lãnh, nên không có được 
những nhà lãnh đạo xuất chúng hay nhân tài có tâm vóc 
quốc tế. Nhìn lại quá khứ từ thời miền Nam được khai sinh ra 
cho đến hiện tại thì thấy cũng ăn khớp. Suốt hơn mấy trăm 
năm, miền Nam chỉ có thể cho ra những ông “Phó Vương” 
hay bà “Hoàng Hậu” mà thôi. Kể luôn trong các lãnh vực 
khác cũng vậy, từ Văn Chương Nghệ Thuật cho đến Khoa 
Học Kỹ Thuật, không thấy có những nhân tài nổi trội vượt 
bực với tam cở đứng đầu cả nước hay thế giới. 

Ưu điểm nếu có là ăn vào cách “Tay Chân” của Rồng. Từ thời 
xa xưa mới tới, đồng bào miền Nam chuyên cần làm việc, 
khai khẩn đất hoang thành những cánh đồng ruộng lúa cò 
bay thẳng cánh, biến miền nam thành vựa lúa gạo khổng lồ, 
không chỉ nuôi ăn cho cả nước mà còn sản xuất bán ra khắp 
thế giới. Ngoài ra còn có thêm một điều trùng hợp kỳ lạ nhất 
đã xảy ra mà chỉ khoa học huyền bí may ra mới có thể giải 
thích được. Cư dân miền nam Việt Nam nhờ có nguồn gốc 
nằm ở phần chân tay cuả rồng, nên có năng khiếu sở trường 
về dịch vụ làm đẹp móng tay móng chân! Hiện nay ai cũng 
biết là Việt kiều, nhiều nhất là ở Mỹ, chiếm hầu hết đa số thị 
trường làm về nghề móng tay. Đáng ngạc nhiên hơn cả là 
tuy Việt kiều ở Mỹ sinh ra từ miền Trung hay Bắc Việt Nam 
cũng có khá đông, nhưng đa số lại chỉ chuyên về làm tóc 
(1?) 

Đến day, dam chắc là da số đọc giả sẽ thắc mac: Liệu như 
vậy thì tương lai sẽ ra làm sao, con Rồng Việt Nam có bị 
chèn ép và đè đầu mãi mãi không? Câu trả lời khách quan 


sẽ la: Không! Xin đừng thất vọng! Sông có khúc, thi người 
cũng có lúc. Trong vũ trụ này không có gì là cố định mãi mãi 
cả. Tất cả đều thay đổi (Dịch) theo đúng quy luật tuần hoàn 
cuả vũ trụ. Vận may mắn của dân tộc Việt đã và đang tới 
trong thiên niên kỷ này vì “đại địa cuộc “ đất đã chuyển 
mình, thay đổi hẳn từ trục Bắc-Nam sang trục Đông-Tây. Có 
thể giải thích một cách ngắn gọn như sau: 

Các nền văn minh nhân loại đầu tiên khởi động theo trục 
Bắc-Nam. Bắt đầu từ vùng xích đạo, văn minh Phi Châu mà 
đại diện cuối cùng là Ai Cập (Egypt) với những Kim Tự Tháp 
còn lưu dấu vết lại, đã từ phương Nam theo dần lên phương 
Bắc. Lần lượt sau đó, nền văn minh Ai Cập đã được chuyển 
giao qua hai nhóm chính về phương Bắc. Một nhóm các nền 
văn minh Trung Đông qua Hy Lạp (Greek), La Mã (Rome) 
thuộc Dia Trung Hải v.v. Nhóm thứ hai qua Ấn Độ, đi dọc 
theo Vịnh Thái Lan vào Việt Nam lên phương Bắc, rồi cuối 
cùng đã dừng lại và phát triển ra tột đỉnh ở Trung Hoa. 

Đỉnh cao cuả nền văn minh Trung Hoa được đánh dấu bằng 
những đoàn ky mã thần tốc cuả Thành Cát Tư Hãn, đã “dẫm 
nát khắp Âu Châu làm cho cỏ cũng không mọc nổi!”. Nhưng 
đồng thời theo sau vó ngựa cuả các đoàn quân Mông Cổ, 
cũng tình cờ là những chuyển giao về Khoa Học và Kỹ Thuật 
cho các nền văn minh khác. Các nền văn minh sau đó lần 
lượt qua hết Châu Âu rồi dừng lại ở Anh Quốc, trước khi tiếp 
tục cuộc hành trình băng qua Đại Tây Dương và ghé vào Bắc 
Mỹ, theo phong trào tìm vàng về miền Viễn Tây và cuối cùng 
thì dừng lại ở California. Chẳng có gì lạ khi biết nền kinh tế 
cuả riêng California không những đứng hạng thứ 5 trên thế 


giới, còn là nơi dẫn đầu cuộc cách mang về công nghiệp 
thông tin cho cả nước Mỹ và thế giới! Nhưng hành trình cuả 
trục van minh Đông-Tây chắc sẽ không ngừng ở California 
mà còn tiếp tục hoàn tất nhiệm vụ sau cùng là vượt qua 
Thái Bình Dương để đi đúng một chu kỳ vòng tròn. Điều đó 
đã được nói tới như một lời tiên tri cuả cố Tổng Thống 
Reagan trong diễn văn đọc trước quốc hội là: “Thế kỷ 21 sẽ 
là thế kỷ của Thái Bình Dương”. 

Trong quá khứ, đa số đều bị nhầm lẫn cho rằng chỉ có Thăng 
Long (Hà Nội) mới xứng đáng làm kinh đô cuả nước Việt 
Nam! Dĩ nhiên là không sai, nếu cuộc diện thé giới còn chịu 
ảnh hưởng theo trục văn minh Bắc-Nam và nếu chỉ tính có 
riêng một mình nước Việt Nam thôi. Nhưng vật đổi sao dời, 
biển rộng mênh mông còn biến thành ruộng dâu, thì có cái 
gi là bất diệt mãi mai! Ngày nay nhân loại đang đi vào thé 
toàn cầu hóa, trục văn minh Đông-Tây đang thành hình rõ 
rệt trên thế giới khi xuất hiện các tổ chức liên hiệp Âu Châu 
(EU), Liên Minh Đông Nam Á (ASEAN), Tổ chức Châu Á -Thái 
Bình Dương (APEC), v.v. Và gần đây nhất là sự kiện khai 
thông “Hành Lang Kinh Tế Đông-Tây” qua 4 nước Việt, Lao, 
Thái và Miến, tới tận Ấn Độ. 

Do đó, nếu nhìn lại vào bản đồ theo hướng Đông-Tây thì 
chắc chắn nhiều người sẽ rất ngạc nhiên vì thấy Việt Nam 
không còn là con Rồng bị kềm kẹp nữa, mà đã xuất tướng 
nhập tướng, biến hoá tài tinh thành ra”Phượng Hoàng” 
(Phoenix), với con mắt nằm ngay tại Sài Gòn, cái mỏ bén 
nhọn tại Mũi Cà Mau và cái đỉnh đầu cong vòng rất đẹp 
(chính là cái bụng phệ cuả con rồng trước kia). Trong khi đó 


thì Thăng Long (Hà Nội) va miền Trung Bac lại trở thành cái 
cổ để bảo vệ yết hầu, Campuchia biến thành cái miệng (với 
biển Hồ như là tuyến dịch vị) và Thái Lan trở thành cái “Bọc 
Diều” khổng lồ để dự trử thức ăn mới nuốt vô, như bức địa 
đồ chụp từ không ảnh sau đây cuả Goodle: 

(Hinh Chup JPEG) 

Nhìn kỹ hon vào tấm hình chụp không ảnh trên còn cho 
thấy, đây là một con Phượng Hoàng khổng lồ với cái lưng gồ 
lên là Trung Quốc, cái bụng và đuôi là Nga Sô, đang xoè 
cánh (bán đảo Thái Lan) nhu muốn bay ra xuống Nam 
Dương hay lục địa Châu Úc. Vấn nạn làm đa số vẫn còn thắc 
mắc là phong thủy miền Nam về cơ bản vẫn thiếu núi non 
cao lớn hùng vĩ (?). Thắc mắc này sẽ được giải quyết dễ 
dàng bằng số cao ốc chọc trời với nhiều hình dáng đẹp mắt 
sẽ mọc lên khắp nơi trong vùng Sài Gòn và phụ cận, thay 
thế cho núi cao. 

Điều kỳ lạ nhấn mạnh ở đây không phải chỉ là hình dạng điạ 
lý mà còn có những tín hiệu hay “ẩn ngữ” đã được báo trước 
từ lâu như là những lời tiên tri chứng nghiệm cho sự việc đã 
xảy ra. Theo sách sử có ghi lại, ngoài sự tích “Rồng Tiên”, 
còn có nói đến biểu tượng cuả dân Việt là các loài chim 
Hồng chim Lạc, hay nói vắn tắt là thuộc dòng giống Lạc 
Hồng. Như vậy, sự việc đó không phải chỉ là một huyền 
thoại đã có trước từ ngàn xưa về biểu tượng của dân Việt là 
chim thần ưng Phượng Hoàng, đã được vẽ trên mặt trống 
đồng để lưu truyền lại cho hậu thế, mà còn là một sự kiện 
hiển nhiên nhìn thấy rất đúng thực tế, không phải là vô tình 
hay do một sự trùng hợp ngẫu nhiên nào. 


Sự kiện bat đầu từ Vua Quang Trung và tiếp theo sau đó là 
các vị Vua nhà Nguyễn. Tuy vẫn biết chọn kinh đô ở Huế 
không phải là chỗ vượng điạ hơn nếu so với đất Thăng Long, 
nhưng là một sự lựa chọn chiến lược khôn khéo, nhằm tránh 
khỏi áp lực trực tiếp quá mạnh từ phương Bắc, cho đến khi 
thực dân Pháp qua cai trị Việt Nam. Kế đến là trong cái rủi 
bao giờ cũng có cái may, xương máu của dân Việt đã phải 
trả trong hơn 80 năm thuộc địa đó, cũng chỉ để thay đổi thế 
đất rồng bị vòng kim cô niền đầu, bằng thế đất Phượng 
Hoàng tung cánh gió ở phương Nam. Và cho đến khi người 
Pháp rời khỏi Việt Nam, thì Sài Gòn đã là “hòn ngọc Viễn 
Đông” (chính là con mắt cuả phượng hoàng!). 

Điều đáng nói là trong lúc tháo lui ở VN, người Pháp đã vô 
tình hay cố ý làm hồi sức mạnh lại cho Rồng phương Bắc. 
Trong khi đó thì Phượng Hoàng ở miền Nam còn non trẻ, lại 
bị làm suy yếu thêm do bởi liên minh Đông Dương (Việt 
Miên Lào) tan rã theo chân Pháp, nên đã xảy ra thảm cảnh 
“Sơn Tinh Thuỷ Tinh” kéo dai trong hơn 20 nam. 

Sau cùng và trên hết tất cả, là một sự kiện trùng hợp rất hy 
hữu gần như rất siêu hình, gắn liền với định mệnh cuả đất 
nước Việt. Từ ngày lập quốc hơn 200 năm, nước Mỹ đã chọn 
chim ưng làm biểu tượng cho quốc gia, còn gọi là quốc huy 
hay quốc hồn. Nhìn lại lịch sử chiến tranh cho thấy, khi Mỹ 
thay chân Pháp ở VN sau 1954, thật sự đó là một cuộc gặp 
gỡ kỳ diệu đầy may mắn cho cả hai về sau này trong tương 
lai, tượng trưng cho một cặp thần ưng hoà nhập vào nhau 
để biến thành Phượng Hoàng. 

Đúng là duyên nợ tiền định cho hậu dué cua hai nhóm tach 


ra từ một nền văn minh, sau may ngàn năm lưu lạc bay giờ 
mới gặp lại nhau. Một bên là tinh hoa của Chau A (nhóm thứ 
hai), thuộc dòng doi của vua chúa Dai Hán từ Trung Hoa còn 
sót lại, bởi thất thế chạy giặc lánh nạn qua đất Việt nên 
được các Vua Lê Chúa Nguyễn cho khẩn hoang các vùng từ 
Bình Định Quy Nhơn vào tới tận trong Nam, theo trục văn 
minh Bắc Nam. Còn một bên là tỉnh hoa của Châu Âu (nhóm 
thứ nhất) đã vượt Đại Tây Dương qua Bắc Mỹ để lánh nạn, 
theo trục văn minh Đông-Tây. Nhóm dân tị nạn Âu Châu này 
có đủ mọi thành phần, bao gồm hậu dué cua các vương 
quyền bị thất sủng, các tín đồ tôn giáo bị khai trừ ra ngoài 
xã hội, và sau cùng là các nhóm sắc dân (như dân Do Thái) 
bị kỳ thị chủng tộc. 

Tuy nhiên, sự kết hợp tiền định giữa hai giống thần ưng đã 
gặp nhiều thữ thách ban đầu cuả định mệnh, do bởi lòng 
ganh tức và giận dữ cuả những Rồng mẹ ở mãi tận phương 
Bắc. Một cuộc chiến tranh khốc liệt đã xảy ra giữa Rồng 
phương Bắc và Phượng Hoàng phương Nam. Kết quả là cả 
hai đều bị trọng thương. Nhưng trong lúc Rồng phương Bắc 
đang cố hàn gắn vết thương để phục hồi sinh lực, thì những 
gì đã xảy ra sau đây ở phương Nam mới chính thật là 
“huyền thoại” cuả Phượng Hoàng: 

Theo huyền thoại sử của văn minh Ai Cập, thì giống chim 
thần ưng Phượng Hoàng (Phoenix) khi bị trọng thương hay 
biết mình già yếu sắp chết, bèn tự nổi lửa thiêu đốt thân xác 
cuả mình cháy ra tro. Để rồi từ đó gom lại bụi tro trong đống 
lửa tàn, một Phượng Hoàng sơ sinh sẽ sống lại và bay lên 
với một năng lực sống động và mãnh liệt hơn trước rất 


nhiều. Nghĩ a la Phượng Hoang luôn luôn bất tử va sống 
hùng sống mạnh với thời gian! 

Phượng Hoàng Việt Nam đã làm đúng theo huyền thoại của 
chính mình. Sau cơn binh lửa oan nghiệt đã tự thiêu đốt 
mình ra tro, để rồi từ trong đống tro tàn cuả cuộc chiến 
tranh đó, một Phượng Hoàng đổi mới tươi trẻ vùng lên, với 
sức sống sinh động mãnh liệt hơn, đã chuẩn bị và sẽ vươn 
mình bay vút lên cao mang theo vòng nguyệt quế. Một phần 
đám tro tàn cuả thân xác Phượng Hoàng miền Nam sau cơn 
bão lửa cũng đã bay theo ra khắp năm châu để biến thành 
những Phượng Hoàng mới cuả các nền văn minh tột đỉnh 
trên thế giới. Và, cũng chính nhờ vậy mà trong vài thế hệ 
nữa, nơi chốn sinh ra những thiên tài cuả nền văn minh 
“Siêu Linh” sẽ nằm rải rác đâu đó trên đầu con Phượng 
Hoàng phương Nam này. 


Thăng Long Đất Bắc, Phượng Hoàng Trời Nam. 


Nguyễn Cường 


Sacto, 12/2006 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phat hanh: Nguyén Kim Vy. 


Nguồn: thuvientoancau 
Được bạn: NHDT đưa lên 
vào ngày: 19 tháng 6 năm 2007 


